Home Camera có những tính năng nôi 
trội nào? 


Camera Viettel Home là gì? 

Home Camera Viettel là sản phẩm camera thông minh thực sự được phát triển và 
sản xuất bởi Viettel. Camera Viettel được coi là giải pháp tối ưu và hiệu quả trong 
việc bảo vệ tài sản, giám sát an ninh và giám sát cuộc sống hàng ngày tại gia đình. 
Là sản phẩm nỗi bật và được ưa chuộng trên thị trường hiện nay, Home Camera 
Viettel là sự lựa chọn hàng đầu của các gia đình, doanh nghiệp, công ty hiện nay. 
Home Camera Viettel tuy mới ra mắt chưa lâu nhưng đã nhanh chóng có được chỗ 
đứng vững chắc trên thị trường và trở thành thiết bị được người dùng yêu thích và 
ưa chuộng. Vậy điều gì đã làm nên thành công của dòng sản phẩm này? Ngoài giá 
cả cạnh tranh, nhiều chính sách khuyến mại, ưu đãi khách hàng, Home Camera 
Viettel còn có nhiều tính năng vượt trỘi. Đề tìm hiểu thêm, hãy đọc thêm bên 
dưới. 

Tính năng nỗi bật của camera gia đình Viettel 

Trong những năm qua, sản phẩm Camera Viettel Home liên tục được người dùng 
trên cả nước khen ngợi và khen ngợi. Đề làm được điều này không thể không kể 
đến những tính năng nổi bật sau: Độ ôn định và bảo mật cao Bạn không phải lo 
lắng khi sử dụng camera trôi nổi không rõ nguồn gốc, bạn có thể yên tâm về chất 
lượng của đòng camera gia đình Viettel với nhiều tính năng vượt trội trên thị 
trường mà camera thông thường không có được. Toàn bộ dữ liệu của khách hàng 
được lưu trữ tại trung tâm đữ liệu của Viettel, dữ liệu của bạn được đảm bảo an 
toàn tuyệt đối, bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Hình ảnh trung thực trong mọi điều 
kiện Bạn luôn lo lắng hình ảnh sẽ bị nhòe, nhiễu, khó nhận diện vật thể, khó theo 
dõi các hoạt động diễn ra trong khu vực camera? Với thiết bị camera Viettel home 
bạn sẽ không còn cần lo lắng về các vấn đề trên. 

Cải tiến vượt bậc, Viettel chuyên sản xuất video, hình ảnh chất lượng HD trong 
mọi điều kiện thời tiết, nhiệt độ,... nên sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất 
có thê. 

Đàm thoại trực tiếp hai chiều 

Đàm thoại 2 chiều trực tiếp là tính năng nâng cao trải nghiệm người dùng. Giờ đây, 
khi bạn đi công tác xa nhà hay đi du lịch dài ngày, bạn vẫn có thể đễ dàng theo dõi 


và trò chuyện, hay nhắc nhở người thân khi cần, chỉ cần một chiếc điện thoại thông 
minh có cài đặt ứng dụng. Sử dụng VHome của Viettel. 

Tính năng AI phân biệt được chuyển động của động vật 

Camera của Viettel cũng được lòng người dùng nhờ tích hợp AI, có thể phân biệt 
chuyên động của người và vật. Điều này có nghĩa là camera Viettel sẽ phân biệt 
chính xác chuyển động của con người và chuyển động của vật thể. Vì vậy, khi kích 
hoạt tính năng này, ứng dụng VHome sẽ chỉ cập nhật thông báo cho bạn khi phát 
hiện chuyên động bắt thường của con người. Đối với chuyên động của đối tượng, 
hệ thống sẽ không đưa ra cảnh báo để không làm phiền người dùng. 

Phân Loại Đầu Ghi Hình Gia Đình Viettel 

Hiện tại, bộ sản phẩm Camera Viettel Home bao gồm 2 thiết bị là Camera 360 
Trong Nhà và Camera Ngoài Trời. Thông số kỹ thuật chi tiết của từng sản phẩm 
như sau 360. Camera trong nhà Được thiết kế đặc biệt cho khu vực trong nhà, với 
công nghệ chống ngược sáng WDR, giúp chất lượng hình ảnh rõ nét hơn. Chức 
năng đàm thoại 2 chiều theo thời gian thực giúp người quan sát có thể nhắc nhở và 
liên lạc kịp thời với người trong nhà. Tầm nhìn xa 10m, góc nhìn có thể đạt tới 360 
độ, người dùng có thê quan sát mọi ngóc ngách trong nhà. máy ảnh ngoài trời 
Camera Viettel outdoor đạt chuẩn chống nước, chống bụi IP67. Với chức năng AI, 
camera ngoài trời có thê phân biệt chính xác chuyển động của người và vật thê. 
Ngoài ra, thiết bị tạo ra hình ảnh màu ngay cả vào ban đêm và tích hợp đèn cảnh 
báo khi phát hiện chuyên động. Góc quan sát rộng, người dùng có thể quan sát một 
khu vực rộng lớn cách vị trí đặt camera lên đến 30m. 

Xem chỉ tiết tại: 


https://v1ettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/home-camera-vIettel-manø-den-nhunø-tinh- 


nang-uu-vIef-gI-cho-khach-hang/18915460 


